Kinh tê Việt Nam - Thăng trầm và Đột phá — 


1of3 


Wikipedia tiêng Việt 


\WIKIPEDIA 
Kỉnh tếV. 


Bách khoa toàn thư mở N: 


Kinh té Việt Nam - Thăng trầm à Đột phá là tác 
phẩm của hai tác giả Phạm Minh Chính và Vương Quân 
Hoàng, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Hà Nội xuất 
bản lần đầu vào tháng 5 năm 2ooo. Tác phẩm này là một 
công trình nghiên cứu khoa học về kinh tế Việt Nam trong 
thời kỳ khủng hoảng kinh tế và hội nhập, và là công trình 
nghiên cứu một giai đoạn phát triển sôi động bậc nhất của 
nên kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới, viết về nèn kinh tế 
của Việt Nam với trọng tâm nghiên cứu đặt vào hệ thống 
tài chính - tín dụng - tiền tệ; tác phẩm này mô tả toàn 
cảnh nên kinh tế Việt Nam được trình bày với mong muốn 
để lại trong độc giả những suy nghĩ về hành trình tiếp tục 
chinh phục nền kinh tế toàn cầu, cùng giác mơ nước Việt 
Nam phát triển và thịnh vượng. 


Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật 
xuất bản lần thứ hai vào tháng 7 năm 2021, sau hơn 12 
năm kế từ khi phát hành lần đầu. Lời giới thiệu trên trang 
web cuốn sách xuất bản lần hai: 


Cuốn sách được xuất bản lần đâu uào năm 2009 uà xuất 
bản lân thứ hai uào tháng 7/2021. Đâu là một trong 
những cuốn sách đầu tiên uiếét uê lịch sử kinh tế Việt Nam 
sử dựng cách tiếp cận mới, áp dụng nhiều công cụ phân 
tích kinh tế - tài chính mới trong nghiên cứu, đánh giá 
các sự kiện, uấn đê kinh tế của thế giới uà Việt Nam. 


Trong lần xuất bản thứ hai nàu, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia Sự thật giữ nguuên những phân tích, nhận định, 
đánh giá của các tác giả 0ê các sự kiện, uê các uấn đề 
kinh tế được xuất bản trong lân xuất bản thứ nhát, tôn 
trọng những ú kiến đóng góp có giá trị lịch sử của các tác 
giả trong nghiên cứu kinh tế Việt Nam. 


Mục lục 

Bố cục 

Nội dung 

Đánh giá 

Thông tin tác giả 
Chú thích 


https://vI.wIkipedia.org/wIkU/Kinh t%EI%BA%BE_ VI%EI%BB%S87... 


lệt Nam - Thăng trâm uà Đột phá 


Kinh tế Việt Nam 
Thăng trâm và Đột phá 


KINH TẾ 





WIFT NIM 


\| TK S4 CÀ 





Bìa sách in lần đầu tiên, 
tháng 5 năm 2009 


Thông tin sách 


Tác giả 


Quốc gia 

Ngôn ngữ 

Chủ đề 

Nhà xuất bản 
Ngày phát hành 
ISBN 


Phạm Minh Chính, Vương 
Quân Hoàng 


Việt Nam 

Tiếng Việt 

Sách kinh tế 
Chính trị Quốc gia 
Tháng 5 năm 2009 
9786045769478 


9/21/2021, 2:05 PM 


Kinh tê Việt Nam - Thăng trầm và Đột phá — Wikipedia tiêng Việt hfips://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_ Vi%E1%BB%87... 


2of3 


Bố cục 


Cuốn sách với khổ sách: 15x22, dày 538 trang; Sách viết về nền kinh tế của Việt Nam với trọng tâm 
nghiên cứu đặt vào hệ thông tài chính - tín dụng - tiên tệ, bao gôm 3 phân với 13 chương: 


Chương 1. Sóng gió; 
Phần 1: Thăng trầm, gồm 5 chương: 


Chương 2. Những hạt mầm đầu tiên, 

Chương 3. Cam go độc lập tiền tệ: 1945-1954, 

Chương 4. Kinh tế Việt Nam thời kỳ 1955-1985, 

Chương 5. Kinh tế tài chính thời kỳ Đổi Mới 1986-2000, 

Chương 6. Đặc trưng biến động kinh tế trong quá trình chuyển đổi; 


Phần 2: Đột phá, gồm 4 chương: 


Chương 7. Đột phá tư duy kinh tế: Đổi Mới, 
Chương 8. Hệ thống ngân hàng hai cấp, 
Chương 9. Tài sản và Thị trường, 

Chương 10. Thị trường chứng khoán; 


Phần 3: Vấn đề và hiện tượng, gồm 3 chương: 


Chương 11. Một số vấn đề của các thị trường tài sản, 
Chương 12. Quản lý nhà nước đôi với các thị trường và tài sản, 
Chương 13. Việt Nam hội nhập toàn cầàu.] 


Nội dung 


Trọng tâm nghiên cứu của "Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột phá" là hệ thống thị trường và phương 
tiện kiểm soát tài chính tiền tệ, cuốn sách tập trung nghiên cứu sâu về thị trường bất động sản, thị 
trường vàng và đô la Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả của công trình nghiên cứu đã cung 
cấp một số lượng lớn thông tin giá trị với những nhận định sắc sảo, có giá trị gợi mở suy nghĩ về các thị 
trường này, và cũng đã phân tích về các vấn đề và hiện tượng đặc trưng có tính phổ quát trong nên kinh 
tế: Bong bóng tài sản tồn tại cả với thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán. Hiện tượng "bầy 
đàn" thê hiện đậm nét qua hình ảnh chen nhau mua vàng vào lúc lên giá, với việc vay mượn mua chứng 
khoán khi chi số VN-Index ở đỉnh, thế rồi, lại đồ xô đi đặt lệnh bán khi chỉ số giá sụt giảm.l3Ì 


Đánh giá 


Sau hơn 12 năm phát hành, "Kinh tế Việt Nam - Thăng tràm và đột phá" được nhiều học giả sử dụng, 
trích dẫn trong các nghiên cứu tiếp theo. 


Cuốn sách này, cùng với một vài cuốn sách khác, chứng tỏ cần có cách tiếp cận mới, 
các công cụ mới và hệ tri thức mới đề mô xẻ, phân tích các quá trình thực tiễn. Bản thân 
cuốn sách được coi là một sự khởi động thật sự, rắt đáng trân trọng cho quá trình đó. 
Đầy mạnh hơn quá trình này là một cách, một nội dung hội nhập quốc tế - hội nhập 
khoa học, đồng thời là cách thúc đây sự phát triển trong hội nhập của nên kinh tế nước 
ta. Vì tắt cả những lẽ đó "Kinh té Việt Nam - thăng trầm và đột phá" là cuốn sách cần và 


9/21/2021, 2:05 PM 


Kinh tê Việt Nam - Thăng trầm và Đột phá — Wikipedia tiêng Việt https://vI.wIkipedia.org/wIkU/Kinh t%EI%BA%BE_ VI%EI%BB%87... 


nên đọc. 
— Trần Đình Thiên - Phó Giáo sư, TS, Quyền Viện trưởng, Viện Kinh tế Việt Nam.#l 


Đến tháng 7 năm 2o21, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản lần thứ hai, với nội dung 
được giữ nguyên như lân xuât bản đâu tiên. 


Thông tin tác giả 


=m Phạm Minh Chính - Phó Giáo sư, Tiến sĩ; 
= Vương Quân Hoàng - Tiến sĩ, Đại học Tổng hợp Bruxelles, Belgium.!5] 


Chú thích 


1. ^ NXB Chính trị Quốc gia Sự thật (2021). “Thông tin sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột 
phá”. Nxb Chính trị Quốc gia. Đã bỏ qua văn bản “https:/www.nxbctqg.org.vn/kinh-te-viet-nam- 
thang-tram-va-dot-pha-55.html” (trợ giúp) 

2. ^ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia giới thiệu. “Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá” (bằng 
tiếng Việt). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật. Truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2010. Kiểm 
tra giá trị lurl lưu trữ= (trợ giúp) 

3. ^ Chính, Phạm Minh; Hoàng, Vương Quân (ngày 27 tháng 5 năm 2009). Kính tế Việt Nam: Thăng 
trầm và đột phá. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. ISBN 9786045769478. 

4. ^ Trần Đình Thiên (ngày 28 tháng 5 năm 2009). “GIỚI THIỆU SÁCH "Kinh tế Việt Nam - Thăng. 
trầm và đột phá" ” (bằng tiếng Việt). Tạp chí Cộng sản. Truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2010. Kiểm 
tra giá trị lurl lưu trữ= (trợ giúp) 

5.^ “TS. Vương Quân Hoàng - Université Libre de Bruxelles”. Truy cập ngày 12 tháng 12 năm 2020. 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinh_tế Việt Nam - Thăng trầm và _ Đột_phá&oldid=66159254” 





3 of3 9/21/2021, 2:05 PM 


